NGÔN NGỮ YÊU THƯƠNG 


Thích Nữ Tắc Phú 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


NGÔN NGỮ YÊU THƯƠNG 


Thích Nữ Tắc Phú 
NGÔN NGỮ YÊU THƯƠNG 


Trong quan hệ giao tiếp, người xưa thường dặn dò nhau hãy 
cẩn thận: Ngọt mật chết ruồi, ngọt người chết của. Hàm ý 
chỉ cho đa số người nhẹ dạ non lòng thường bị sa bẫy bởi 
những lời ngon ngọt của người khác. Với ý tưởng đó, hầu 
như mọi người đều có vẻ đề phòng khi tiếp chuyện với 
những ai có lời nói ngọt ngào. Đôi khi đó là lời chân thật 
nhưng họ vẫn cảnh giác cho chắc ăn. Vậy làm thế nào để 
phân biệt giả chơn? Điều này rõ ràng là vấn đề phức tạp 
không dễ dàng xác định. Nhưng nói thế không phải là bế tắc 
để đưa người vào chỗ mất niềm tin với đồng loại. Trong Phật 
Pháp có một pháp môn đặt thù lợi ích cho hành giả trên 
bước đường hoằng truyền chánh pháp tự lợi, lợi tha đến 
điểm cuối cùng viên mãn. Đó là ái ngữ nhiếp - một trong 
những chi phần của Tứ nhiếp pháp. 

Ái ngữ nhiếp không giống như 7 ngữ, một tính chất trong 
phần Giới về khẩu ngữ. Ỷ ngữ là lời trau chuốt, mua chuộc 
lòng người để đạt mục đích lợi nhuận thỏa mãn tư hữu cá 
nhân. Còn ái ngữ là nói yêu thương, dịu dàng từ ái xua tan 
sự khổ đau, đem đến cho người niềm an lạc. Ái ngữ xuất 
phát từ lòng Đại Bi, từ tình thương đồng loại, bình đẳng , 
không thân sơ, bỉ thử. Mục đích của ái ngữ là ngăn chặn 
lòng sân hận, thể hiện Bi-Trí vẹn toàn, tri hành hợp nhất chứ 
không như ai đã ví von: Khẩu Phật tâm xà hay là: 


Miệng thì nói tiếng Nam mô, 


Mà trong bụng sẵn một bồ dao găm 


Chúng ta không nên lầm lẫn điều đó để luôn mang tâm 
niệm hoài nghi lời nói ái ngữ. Sự thật, ái ngữ có công năng 
ngăn chận lòng sân hân. Muốn biết được điều này, trong 
giao tiếp chúng ta cần chú ý đến từ ngữ và ngữ điệu. Khi 
đang giận dữ, ta thường hay sử dụng ngôn từ thô thiển, cay 
độc: Mày, tao, hắn, nó, gã, bà, bả, ổng.v.v Còn ngữ điệu? Cứ 
chan chát như từng nhát búa nện xuống tảng đá xanh khô 
khốc, tạo thành những âm thanh tức thở nhói tim. Nhưng nói 
thế, lẽ nào ta không được quyền giận hay sao? Được chứ, 
chúng ta có quyền giận nhưng nên bộc lộ cơn giân đi kèm 
với ái ngữ, ta sẽ thấy cơn giận của ta lúc này rất dễ thương. 
Nó không còn mang màu đỏ nóng bức mà chuyển sang màu 
trắng tao nhã, màu xanh dịu mát. Cụ thể, nếu ai đó đánh rơi 
món đồ mà ta yêu thích thì lập tức: Người gì mà vô ý vô tứ, 
mắt mũi để đâu? Đây là câu quát muôn thuở thường xảy ra. 
Kèm theo tiếng quát là ánh mắt giận dữ, cơ hồ muốn làm gì 
đó với đối phương cho hả giận. Cũng từ câu trên, nếu ta 
chuyển sang từ ngữ cho nhẹ nhàng hơn: Sao em (anh, chị) 
không để ý, tay chân có sao không? Dù lòng ta đau xót của 
nhưng lời hỏi ấy sẽ làm cho sự việc diễn ra không còn căng 
thẳng. Song có thể câu nói trên nhất thời không ai dễ dàng 
chấp nhận. Và luôn được cho là: Nói thì dễ, chứ khi gặp 
chuyện rồi sẽ biết, xem có tức hay không, ở đó mà ngọt 
ngào? Đúng vậy, trên bình diện sơ khởi, yêu cầu đó thật khó 
thực hành, nhất là đối với những món vật cổ mà bạn thân 
trao tặng. Giống như ông cụ nọ, có chiếc bình quý, một 


hôm, đứa cháu đích tôn đưa bạn về nhà chơi, lỡ tay đánh vỡ 
chiếc bình. Vốn người điềm đạm, nhưng trước sự việc xảy ra, 
ông không nén được đã quát to lên và đuổi tất cả lũ trẻ ra 
khỏi nhà. Cháu nội tức tưởi, nàng dâu xót con trách bố: 
Chiếc bình không đáng, ngoài chợ thiếu gì, sao bố làm ầm 
lên? Nghe nàng dâu trách, cụ sững người nghẹn ngào quay 
đi. Hỏi ra mới biết chiếc bình là của người bạn chiến đấu 
tặng cho cụ trước lúc hy sinh để cứu ông thoát ngục. 

Tình huống này quả thật gay go, trong trường hợp xảy ra với 
người tu sĩ thì nhất thời có lẽ ta cũng giống như vậy? Chiếc 
bình tuy là hiện thân của vô thường nhưng trong chúng ta 
luôn hiện hữu cái ngã và ngã sở, tránh sao không giận dữ? 
Chúng ta chưa phải là bậc Thánh nhân, mới chỉ là những 
người đang tập lội ngược dòng sanh tử nên không sao tránh 
khỏi những phút giây tâm lý bốc đồng. Nhưng chính vì 
chúng ta là tu sĩ, những người đang mang trọng trách 
Truyền đăng tục diệm, do đó, chúng ta không thể không 
quan tâm đến vấn đề ngôn ngữ. Ngôn ngữ chuyển tải tâm 
tình ý tưởng của ta đến người đối diện. Ngôn ngữ đóng vai 
trò quan trọng trong việc hoằng truyền chánh pháp. Thông 
qua ngôn ngữ,lời nói, ngữ điệu, người ta có thể hiểu đượi nội 
dung của vấn đề và phần nào đó nhân cách của người 
hướng đạo. Cho nên chúng ta không thể xem thường nó, 
không thể nói: Lời nói gió bay 

Đứng trước sự việc bất bình, bị ngừơi xúc phạm danh dự, 
cơn giận của ta bùng lên trong tâm thức nếu như ngay lúc 
đó ta có thể trãi lòng ra, dẫn cơn giận xuống, thốt được lời 
êm dịu thì cơn giận sẽ giảm xuống được 50%, thậm chí còn 


hơn thế nữa. Lời nói tuy là lời ở đầu môi, nhưng nó lại có tác 
dụng như một giọt nước nhỏ làm tràn ly rượu lớn. Lời ái ngữ 
sẽ có tác dụng đọng lại trong lòng người, buộc họ phải quay 
lại nhìn nhận vấn đề một cách thiết thực hơn. Phải chăng đó 
là ý nghĩa của câu: Nước chảy đá mòn hay Nhu thắng 
cương, nhược thắng cường. Sử dụng lời ái ngữ để làm dịu 
cơn giận của mình tránh được những cuộc xung đột vô bổ, 
tránh được hậu quả thảm hại sau khi nói, đây là điều đáng 
cho ta suy nghĩ. 

Liên quan đến ngôn ngữ, kinh Luật Dị Tướng đã đưa ra một 
câu chuyện thú vị: 

Xưa có nông dân nọ nuôi một con trâu dùng để kéo xe, con 
trâu này đã xấu xí đen thui, lại chỉ có một sừng nhưng thay 
vào khuyết điểm đó, trâu ta lại có sức mạnh phi thường, có 
thể kéo cả tấn hàng băng băng qua dốc núi cao chót vót. 
Chủ làng bên cạnh cũng có một con trâu vừa đẹp vừa có sức 
mạnh. Hôm nọ, ông ta rao bảng thách đua trâu kéo hàng. 
Nếu con nào kéo nổi một tấn hàng qua núi cao, ông ta sẽ 
chịu thua số tài sản mình đang có. Chủ của con trâu đen 
một sừng mừng rỡ, dẫn nó đi thi. Lúc sửa soạn ra đấu 
trường, ông ta vô tình vỗ vào đầu trâu nói giọng giễu cợt: 
Này, thằng đen thui một sừng, ráng kéo lên nha! Nghe lời 
giễu cợt ấy, trước mặt mọi người, trâu đem tái mặt. Với sức 
của nó, tấn hàng chất lên lưng chẳng là gì cả, nhưng lời của 
chủ làm nó đau lòng, bao nhiêu sức lực tiêu tan, nó ì ạch lê 
từng bước. Cuối cùng tài sản của chủ nó bị ông chủ làng bên 
lấy sạch. Hậu quả con trâu một sừng bị mắng thậm tệ. 


Vớ được món hời, vài hôm sau, ծոց chủ bên kia thách thi 
đấu nữa. Lần này số tiền đặt cược lên gấp ba. Trâu đen bèn 
thưa với chủ hãy đến đánh cược. Chủ bảo: Thôi đi, lần trước 
mày làm tao thua hết tài sản, hổng thấy hả? Nó ôn tồn đáp: 
Chủ ơi, tại lần trước chủ chế giễu, chê tôi trước mặt mọi 
người nên tôi buồn quá, kéo không nổi. Ngày mai, trước giờ 
đi thi, chủ hãy nói như thế này: Trâu đen ơi, tuy con không 
đẹp, nhưng con là đứa ngoan, giỏi nhất! Lúc đó, tôi sẽ lấy lại 
phần tài sản cho chủ xem. 

Chủ nó làm theo lời và đặt cược. Quả nhiên, nó kéo cả tấn 
hàng lên núi một cách nhanh chóng. Và chủ nó lấy lại được 
nhiều tài sản vàng bạc. 

Câu chuyện trên cho thấy, loài vật còn ưa lời dịu dàng, 
huống chỉ là con người? Lời nói dịu dàng ở thế gian còn có 
công năng kích thích giúp người ta từ chỗ thất bại đến thành 
công như thế, huống chỉ lời ái ngữ của những người hành 
đạo xuất thế? 

Ái ngữ ngoài công năng giúp người khác vơi đi phiền muộn, 
mặt khác khi nói lời ái ngữ là ngầm thể hiện trí tuệ ở bên 
trong. Có trí tuệ mới biết được mình đang giận, giận ở mức 
độ nào và nếu lời nói đó thốt ra sẽ dẫn đến hậu quả ra sao 
cho hiện tại lẫn tương lai. Vì vậy, có người bảo: Quân tử 
trước khi nói uốn lưỡi 7 lần. Áp dụng thực tế, nếu như mình 
đang giận muốn nói mà phải qua 7 lần uốn lưỡi thì cơn giận 
sẽ hạ xuống ngay. Uốn lưỡi như vậy, thật phù hợp với câu ca 
dao: 

Lời nói không mất tiền mua, 

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. 


Lựa lời quả là một quá trình nhận thức sống được đúc kết 
sâu sắc. 

Với người tu sĩ, Ái ngữ là cả một quá trình rèn luyện tu 
dưỡng bản thân không phải chỉ trong một sớm một chiều. 
Bởi vì thành phần tu sĩ và môi trường sống chung quanh đều 
là người xa kẻ lạ, bốn phương hợp lại một nhà, đến khi vào 
chùa mỗi người đều mang theo tập quán, phong tục ở địa 
phương mình để sống. Chỉ một vấn đề khẩu vị Nam, Trung, 
Bắc cũng đủ gây nên phức tạp. Trung thích cay, Nam thích 
ngọt v.v Rồi còn biết bao nhiêu điều cố chấp vặt vãnh, 
những ý kiến khác nhau của từng người. Trong môi trường 
như vậy, nếu không khéo lời, không chú ý cách ứng xử với 
nhau sẽ dễ dàng dẫn đến sự hiểu lầm. Lúc đó, ái ngữ là 
phương pháp hay nhất để giảm bớt tình thế căng thẳng giữa 
đôi bên. Như trên đã nói, Ái ngữ khác với 7 ngữ. Nếu 7 ngữ 
là lời đãi bôi mang tính cách vụ lợi, xã giao, làm vui lòng 
người trong quan hệ giao tiếp bao nhiêu thì ái ngữ lại mang 
đậm tính chân thành, cởi mở yêu thương, ngoài mục đích 
hòa bình, tiến xa hơn là hướng dẫn con người bước vào cửa 
ngõ an lạc giải thoát. 

Hãy thử nghĩ xem, khi chúng ta mới bước chân vào một ngôi 
chùa xa lạ để quan hệ công việc Phật sự hay xin ở chẳng 
hạn, chúng ta sẽ cảm thấy yên lòng sung sướng biết bao khi 
bắt gặp một nụ cười cởi mở, một thái độ chân thành, một 
giọng nói ngọt ngào dễ mến: Em đến đây có việc gì không? 
hay em kiếm ai? 

Nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển, xã hội ngày càng 
văn minh, khả năng giao tiếp ngày càng rộng rãi hơn trong 


mọi giới, mọi thành phần. Sẽ đẹp và hay biết bao khi ta 
được tiếp xúc với hầu hết những tu sĩ như thế. Đời tu sĩ 
thanh cao, đẹp lắm trong mắt bao người, với chiếc áo màu 
lam, với chiếc đầu tròn không tóc nhưng chỉ cần một hạt sạn 
nhỏ trong ngôn ngữ, trong lời nói sẽ làm giảm đi giá trị 
hoằng đạo của người tu sĩ. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn là điều 
mà ai cũng quý. Song đó chỉ là cách nói một chiều trong 
trường hợp chỉ có thể chọn một mà thôi. 

Thắng vạn quân không bằng tự thắng mình. 

Đức Thế Tôn của chúng ta từ khi thành Đạo cho đến lúc 
nhập Niết Bàn, trải qua bao sóng gió gian nan trên bước 
đường hoằng pháp, Ngài luôn khiêm tốn, chan hòa cởi mở, 
đối xử bình đẳng từ Tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên cho 
đến Tôn giả Ưu Ba Ly, Ngài điềm tĩnh ôn hòa thuyết phục Ma 
Đăng Già cải tà quy chánh; vui vẻ, cởi mở dẫn Nan Đà lên 
cung trời Đao Lợi, xuống tận cùng địa ngục. Hay lục sư 
ngoại đạo đã bao lần rình rập tìm sơ hở, xem Ngài có nóng 
giận thốt lời khiếm nhã giữa hội chúng hay không? Hoàn 
toàn không. Trong mọi trường hợp, Đức Phật luôn khuyên 
nhắc hàng đệ tử nên ái ngữ, không được nói lời chia rẽ, 
không được nói lời ác khẩu làm buồn lòng bạn tu và Phật đã 
từng dẫn chứng nhiều câu chuyện để minh họa cho đại 
chúng. Nếu như Giới Định Huệ là nền tảng đi đến giải 
thoát thì Ái ngữ chính là phương pháp hỗ trợ cho nền tảng 
ấy. Ái ngữ giúp ta tránh được lời ác khẩu, ngừa được tâm sân 
hận, bảo vệ tâm lý an ổn, phát sinh trí sáng, kiểm soát được 
mọi hành động của mình trong ba nghiệp. Hay biết bao câu 
nói: 


Thà rằng khuấy đục ngàn sông 

Chớ nên khuấy động cõi lòng người tu 

Với ý nghĩa quan trọng trên, thiết nghĩ: Hàng tu sĩ chúng ta 
nên phát huy sở trường ái ngữ sẵn có của mình để cuộc 
sống tu tập giữa mình và người ngày một thăng hoa hơn, 
chúng ta cùng nhau khép lại ba đường ác, hướng tâm đến 
bờ giải thoát an vui. Hướng về ngày Đức Phật thành Đạo, 
chút tâm tình này xin gởi đến muôn phương để chúng ta 
cùng suy gẫm trên bước đường tu học hội nhập đạo với đời. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Buddhismtoday 
Được bạn: TSAH đưa lên 
vào ngày: 16 tháng 7 năm 2004 


